Một Cái Chết Tôi Trung 


Trọng Huân 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Một Cái Chết Tôi Trung 


Trọng Huân 
Một Cái Chết Tôi Trung 


Người Nhật rất tự hào về truyền thống võ sĩ đạo và sự gan 
dạ, trung thành của họ. Người Trung Hoa ngợi ca, truyền 
tụng gương các bề tôi trung thành, xả thân vì chủ. Lịch sử 
Việt Nam cũng ghi lại nhiều bậc trung thần quên mình vì 
chúa, sẵn sàng xả thân cho lý tưởng mình phụng thờ. Những 
gương ấy sẽ còn mãi mãi lưu truyền hậu thế, như Nguyễn 
Biểu, Lê Lai,... 


Lý Trần Quán và cái chết của ông, một cái chết tôi trung có 
thể nói khác lạ nhất trong những trường hợp tuẫn tiết vì đạo 
trung quân ở Việt Nam - ông tự chôn sống mình. 


Trịnh Tông là con trai lớn của chúa Trịnh Sâm nhưng 
không được kế ngôi. Sau vụ kiêu binh, binh lính truất ngôi 
Trịnh Cán, lập Trịnh Tông (Đoan Nam Vương). Năm Bính Ngọ 
(1786) Nguyễn Huệ với danh nghĩa diệt Trịnh phù Lê kéo 
quân ra Bắc. Trước sức mạnh như vũ bão của Tây Sơn, quân 
Trịnh tan vỡ, chúa Trịnh Tông phải bỏ chạy lên Sơn Tây. Lúc 
trước Lý Trần Quán là một viên quan nhỏ, được phục mệnh 
đi chiêu dụ dân binh và đang ngụ tại làng Hạ Lôi. Khi Trịnh 
Tông qua đây, đã vời Lý Trần Quán, ông yết kiến chúa và nhờ 
cậy Nguyễn Trang, kẻ từng là học trò của mình, hộ vệ chúa 
qua vùng ấy. Thật không may, Lý Trần Quán nhờ phải một 
tên phản thày, phản chủ. Từng có thời theo học chữ Thánh 


Hiền nhưng Nguyễn Trang không ngượng ngùng nghĩ và nói 
ra miệng điều: “... Sợ thây chưa bằng sợ giặc, yêu chúa 
chưa bằng yêu thân mình...”. Nguyễn Trang nộp Trịnh Tông 
cho Tây Sơn. Dọc đường Trịnh Tông tự sát. Tây Sơn an táng 
chúa Trịnh theo lễ nghi vua chúa. Nghĩ mình là người có lỗi 
trong cái chết của chúa, Lý Trần Quán hết sức ân hận, tự dằn 
vặt dày vò khôn nguôi. Ông nghĩ: Kẻ bề tôi vì lầm lẫn nhầm 
người đến hại chúa thì chỉ có cái chết mới tỏ được tấm lòng 
tôi trung trước trời đất. Lý Trần Quán người làng Vân Canh, 
huyện Từ Liêm, đỗ tiến sĩ khoa Bính Tuất (1766). Xin trích 
trong Hoàng Lê nhất thống chí đoạn miêu tả về cái chết bi 
hùng và hết sức đặc biệt đó: 


“ Quán sai người đào huyệt ở ngay vườn sau nơi nhà 
mình ở, đặt sẵn chiếc quan tài xuống đó. Lại lấy vải trắng xé 
ra làm một chiếc khăn đội đầu và một chiếc dây lưng. Sau 
đó đội mũ, mặc áo chỉnh tề, hướng về phía Nam lạy hai lạy. 
Lạy xong lại bỏ mũ, lấy khăn trắng chít lên đầu, lấy dải khăn 
trắng chít ngang lưng; rồi nằm vào trong quan tài, bảo chủ 
nhà đậy nắp lại. Tấm ván vừa đặt lên, bỗng Quán ở trong áo 
quan nói vọng ra: Hãy còn thiếu một câu nữa, phải nói hết 
cái đã. Chủ nhà lại mở nắp ra, Quán liền đọc hai câu rằng: 
Đạo hiếu ba năm đã trọn. Chữ trung mười phần chưa xong. 
Rồi Quán bảo với chủ nhà: Phiền ông đem câu ấy dặn lại con 
ta, bảo nó sau này dán ở nhà thờ mà thờ ta. Nói xong câu ấy 
lại tiếp luôn: Đa tạ ông chủ, ta vĩnh biệt ông từ đây nhé! Chủ 
nhà và năm sáu người đây tớ cùng sụp lạy, chào ở trước 
quan tài, rồi đậy nắp và lấp đất lên. Hôm ấy là ngày 29 


tháng 6 năm Bính Ngọ(1786)... Người đời sau coi ông là một 
bậc nghĩa khí.” 


Phán xét về vai trò lịch sử của Tây Sơn, của dòng chúa 
Trịnh và nhà Nguyễn là một vấn đề lớn cần có thời gian và 
những công trình lịch sử nghiên cứu tỉ mỉ. Gần đây đã có 
những công trình nghiên cứu, đánh giá lại vai trò của các 
chúa Trịnh hay công cuộc thống nhất đất nước của phong 
trào Tây Sơn và triều Nguyễn. Đó là công việc của các nhà 
sử học. 


Về trường hợp Lý Trần Quán thì hiển nhiên cái chết của ông 
là cái chết khí phách, kiên trung, được người đời sau ngưỡng 
mộ. Chỉ có kẻ phản thày, phản chủ Nguyễn Trang thật đáng 
phỉ nhổ. 


Thời đại nào cũng có tiêu chí về đạo đức và nó mang 
dấu ấn của thời đại ấy. Việt Nam dưới thời, nước tôn sùng 
nho giáo, thì đạo bề tôi là phải hết lòng thờ vua, lấy chữ 
trung làm gốc, chứ kính làm đầu. Một thời có ai đó từng mỉa 
mai, coi cái chết của Lý Trần Quán là sự trung quân mù 
quáng. Chính sự giễu cợt, mỉa mai ấy mới là điều phi đạo lý, 
bôi nhọ lịch sử, ngược với đạo đức truyền thống của người 
Việt Nam ta. Chẳng lẽ lại có thứ trung thành, tử vì đạo, vì lý 
tưởng cơ hội chăng? Và thử hỏi như vậy sẽ giáo dục các thế 


hệ Người Nhật rất tự hào về truyền thống võ sĩ đạo và sự 
gan dạ, trung thành của họ. Người Trung Hoa ngợi ca, truyền 
tụng gương các bề tôi trung thành, xả thân vì chủ. Lịch sử 
Việt Nam cũng ghi lại nhiều bậc trung thần quên mình vì 
chúa, sẵn sàng xả thân cho lý tưởng mình phụng thờ. Những 
gương ấy sẽ còn mãi mãi lưu truyền hậu thế, như Nguyễn 
Biểu, Lê Lai,... 


Lý Trần Quán và cái chết của ông, một cái chết tôi trung có 
thể nói khác lạ nhất trong những trường hợp tuẫn tiết vì đạo 
trung quân ở Việt Nam - ông tự chôn sống mình. 


Trịnh Tông là con trai lớn của chúa Trịnh Sâm nhưng 
không được kế ngôi. Sau vụ kiêu binh, binh lính truất ngôi 
Trịnh Cán, lập Trịnh Tông (Đoan Nam Vương). Năm Bính Ngọ 
(1786) Nguyễn Huệ với danh nghĩa diệt Trịnh phù Lê kéo 
quân ra Bắc. Trước sức mạnh như vũ bão của Tây Sơn, quân 
Trịnh tan vỡ, chúa Trịnh Tông phải bỏ chạy lên Sơn Tây. Lúc 
trước Lý Trần Quán là một viên quan nhỏ, được phục mệnh 
đi chiêu dụ dân binh và đang ngụ tại làng Hạ Lôi. Khi Trịnh 
Tông qua đây, đã vời Lý Trần Quán, ông yết kiến chúa và nhờ 
cậy Nguyễn Trang, kẻ từng là học trò của mình, hộ vệ chúa 
qua vùng ấy. Thật không may, Lý Trần Quán nhờ phải một 
tên phản thày, phản chủ. Từng có thời theo học chữ Thánh 
Hiền nhưng Nguyễn Trang không ngượng ngùng nghĩ và nói 
ra miệng điều: “... Sợ thây chưa bằng sợ giặc, yêu chúa 
chưa bằng yêu thân mình...”. Nguyễn Trang nộp Trịnh Tông 


cho Tây Sơn. Dọc đường Trịnh Tông tự sát. Tây Sơn an táng 
chúa Trịnh theo lễ nghi vua chúa. Nghĩ mình là người có lỗi 
trong cái chết của chúa, Lý Trần Quán hết sức ân hận, tự dẫn 
vặt dày vò khôn nguôi. Ông nghĩ: Kẻ bề tôi vì lầm lẫn nhầm 
người đến hại chúa thì chỉ có cái chết mới tỏ được tấm lòng 
tôi trung trước trời đất. Lý Trần Quán người làng Vân Canh, 
huyện Từ Liêm, đỗ tiến sĩ khoa Bính Tuất (1766). Xin trích 
trong Hoàng Lê nhất thống chí đoạn miêu tả về cái chết bi 
hùng và hết sức đặc biệt đó: 


“ Quán sai người đào huyệt ở ngay vườn sau nơi nhà 
mình ở, đặt sẵn chiếc quan tài xuống đó. Lại lấy vải trắng xé 
ra làm một chiếc khăn đội đầu và một chiếc dây lưng. Sau 
đó đội mũ, mặc áo chỉnh tề, hướng về phía Nam lạy hai lạy. 
Lạy xong lại bỏ mũ, lấy khăn trắng chít lên đầu, lấy dải khăn 
trắng chít ngang lưng; rồi nằm vào trong quan tài, bảo chủ 
nhà đậy nắp lại. Tấm ván vừa đặt lên, bỗng Quán ở trong áo 
quan nói vọng ra: Hãy còn thiếu một câu nữa, phải nói hết 
cái đã. Chủ nhà lại mở nắp ra, Quán liền đọc hai câu rằng: 
Đạo hiếu ba năm đã trọn. Chữ trung mười phần chưa xong. 
Rồi Quán bảo với chủ nhà: Phiền ông đem câu ấy dặn lại con 
ta, bảo nó sau này dán ở nhà thờ mà thờ ta. Nói xong câu ấy 
lại tiếp luôn: Đa tạ ông chủ, ta vĩnh biệt ông từ đây nhé! Chủ 
nhà và năm sáu người đây tớ cùng sụp lạy, chào ở trước 
quan tài, rồi đậy nắp và lấp đất lên. Hôm ấy là ngày 29 
tháng 6 năm Bính Ngọ(1786)... Người đời sau coi ông là một 
bậc nghĩa khí.” 


Phán xét về vai trò lịch sử của Tây Sơn, của dòng chúa 
Trịnh và nhà Nguyễn là một vấn đề lớn cần có thời gian và 
những công trình lịch sử nghiên cứu tỉ mỉ. Gần đây đã có 
những công trình nghiên cứu, đánh giá lại vai trò của các 
chúa Trịnh hay công cuộc thống nhất đất nước của phong 
trào Tây Sơn và triều Nguyễn. Đó là công việc của các nhà 
sử học. 


Về trường hợp Lý Trần Quán thì hiển nhiên cái chết của ông 
là cái chết khí phách, kiên trung, được người đời sau ngưỡng 
mộ. Chỉ có kẻ phản thày, phản chủ Nguyễn Trang thật đáng 
phỉ nhổ. 


Thời đại nào cũng có tiêu chí về đạo đức và nó mang 
dấu ấn của thời đại ấy. Việt Nam dưới thời, nước tôn sùng 
nho giáo, thì đạo bề tôi là phải hết lòng thờ vua, lấy chữ 
trung làm gốc, chứ kính làm đầu. Một thời có ai đó từng mỉa 
mai, coi cái chết của Lý Trần Quán là sự trung quân mù 
quáng. Chính sự giễu cợt, mỉa mai ấy mới là điều phi đạo lý, 
bôi nhọ lịch sử, ngược với đạo đức truyền thống của người 
Việt Nam ta. Chẳng lẽ lại có thứ trung thành, tử vì đạo, vì lý 
tưởng cơ hội chăng? Và thử hỏi như vậy sẽ giáo dục các thế 
hệ đời sau ra sao đây về lý tưởng, về đạo đức, về sự trung 
thành, nghĩa vụ của mỗi công dân với quê hương đất nước ? 


Đời sau ra sao đây về lý tưởng, về đạo đức, về sự trung 
thành, nghĩa vụ của mỗi công dân với quê hương đất nước ? 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Tác giả VNthuquan - Thư viện Online 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 
vào ngày: 4 tháng 5 năm 2010 


